Hay Thap Sang Mot Ngon 
Nen 

Khofi Annan 

Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Khofi Annan 
Hay Thắp Sang Một Ngon Nến 
Báo Hoa Lu Số 8 - Dung V. Nguyen Chuyển Ngữ 
(Light A Candle) 


LTG: Ong Kofi Annan là vị Tổng Thư Ký thứ bảy của tổ chức 
Liên Hiệp Quốc gồm 185 quốc gia trên thế giới. Ông là người 
da màu đầu tiên nắm giữ chức vụ cao quý này. Sinh tại 
Ghana (Phi Châu), ông Annan năm nay 60 tuổi, tốt nghiệp 
Khoa Quản Trị thuộc Viện Kỹ Thuật Massachusetts, Hoa Kỳ. 
Trước khi nắm giữ chức vụ Tổng Thư Ký cách đây hai năm, 
Annan là một chuyên viên tài chánh, phụ tá Tổng Thư Ký 
Liên Hiệp Quốc, đặc trách vấn đề gìn giữ hoà bình thế giới từ 
năm 1993. Trong chức vụ này ông đã tiến hành 17 cuộc 
hành quân và điều động hơn 80,000 binh sĩ quốc tế đến các 
khu vực nóng bỏng như Bosnia, Somalia, và Trung Đông. 

Sau hơn ba thập niên làm việc liên tục cho tổ chức Liên Hiệp 
Quốc, ông đã chứng tỏ là người lãnh đạo tài ba và được các 
nhà ngoại giao quốc tế tin tưởng. 

Cùng với Tổng Thống Clinton và Đức Giáo Hoàng John Paul 
Il, ông Khofi Annan có tên trong số 118 nhân vật nổi tiếng 
thế giới được đề cử để trao tặng giải Nobel Hòa Bình vào 
tháng 10 năm 1999 tới đây. 

Trong thời gian gần đây, trẻ em trên thế giới đã viết thư rất 
nhiều cho ông Kofi Annan, hỏi ông rằng: "Cháu có thể làm 
được gì để cho thế giới trở nên tốt dep hon? (What can | do 


to make the world better?)" . Va sau đây là bức thu trả lời 
chung cua 6ng. 

Nhớ lại khi còn bé, mỗi lần trông thấy một chiếc phi cơ cũng 
như khi nhận được một cú điện thoại từ một thành phố cách 
xa vai dam đổi với tôi là cả một bién cố trọng đại. 

Thưở ấy, chỉ mới cách đây có 50 năm thôi, chúng tôi chẳng 
có vô tuyến truyền hình và cũng chưa bao giờ nghe nói về 
những chiếc máy vi tính. 

Bây giờ các bạn đang trưởng thành trong một thế giới hoàn 
toàn mới lạ. Chỉ cần bấm vào con chuột (của máy vi tính) là 
mọi người trên thế giới có thể nói chuyện với nhau. Các bạn 
có thể nhận được bức điện thư của tôi gửi đi chỉ trong vòng 
vài giây đồng hồ, dù cho các bạn đang ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Phi Châu hoặc Nam Mỹ. 

Điều đó thật là tuyệt vời bởi lẽ phần nào nó giúp cho các 
bạn trẻ dễ dàng học được chân lý này: Chỉ có một thế giới 
duy nhất thôi - đó là thế giới của loài người - ở đó chúng ta 
khôn lớn nhờ vào việc học hỏi lẫn nhau. 

Cho mãi tới năm 21 tuổi tôi mới ý thức được điều này, khi tôi 
đến Hoa Kỳ theo học tại trường Đại Học Macalester ở thành 
phố St. Paul. Từ một miền nhiệt đới đến đây, tôi cảm thấy 
rất quê mùa khi phải mặc trên người nhiều lớp áo quần vào 
những ngày mùa đông gió rét tại Minnesota. Tôi đành chịu 
thôi vì trời quá lạnh, nhưng tôi nhất định không đeo cặp mũ 
che tai thô kệch. Thế rồi một hôm tôi đi ra ngoài mua thức 
ăn và hai tai tôi gần như lạnh cóng. Nói nhỏ cho bạn nghe là 
nội ngày hôm đó tôi liền đi mua cho được một cặp mũ che 
tai lớn nhất trong tiệm. 


Qua kinh nghiệm đó tôi rút được một bài hoc là đừng nên tự 
đặt mình vào một tình huống và làm ra vẻ biết nhiều hơn 
người bản xứ. Hãy luôn luôn nhìn kỹ quanh bạn và hãy lắng 
nghe. 

Ngày nay những chiếc máy vi tính giúp cho mọi người trên 
thế giới chuyện trò và hiểu biết nhau hơn. Chúng ta được 
may mắn có nhiều điểm tương đồng. Mặc dầu có dị biệt về 
tôn giáo, về ngôn ngữ, và về màu da, nhưng chúng ta cùng 
chung một giống người. Chúng ta cùng có chung những giá 
trị căn bản. 

Hãy tưởng tượng một lúc nào đó bạn thấy một chiếc xe buýt 
chạy rất nhanh về phía một em bé đang băng qua đường. 
Bạn sẽ làm gì? Bạn không thể nào đứng yên và suy nghĩ. 
Bạn sẽ chạy vội đến cứu em bé ngay mặc dầu bạn có thể bị 
nguy hiểm đến tính mạng. Bạn sẽ là một người hùng, trừ phi 
bạn hèn nhát không dám làm việc đó. Bạn ạ, đó chính là 
bản năng đích thực của con người. Đó cũng là lý do tại sao 
khi con người đối xử tử tế với nhau, chúng ta gọi họ có 
"nhân dao", và khi người ta gieo rat tai họa cho nhau, chúng 
ta gọi đó là "bất nhân". Dù biết rằng trong mỗi con người 
vẫn còn có thói hư tật xấu, nhưng chúng ta cũng thừa hiểu 
là con người có khả năng vươn mình lên khỏi những hư tật 
đó. Chúng ta thường hay nghì rằng khía cạnh tốt mới đích 
thực là bản chất của con người, và đó là động cơ thúc đẩu 
chúng ta nghĩ về "nhân quyền", điều mà mỗi người trong 
chúng ta có quyền kỳ vọng vào những người khác đang 
cùng với chúng ta sinh sống trên cõi đời này. 

Cách day hon 50 năm, có một người đàn bà tên là Eleanor 


Roosevelt đã giúp chúng ta hiểu được điều đó. Chồng ba, 
ông Franklin D. Roosevelt, là tổng thống Hoa Kỳ. Ông đã 
lãnh đạo các nước đồng minh trong Đệ Nhị Thế Chiến. Các 
nước này đã tiến hành một cuộc chiến tranh tự vệ chống lại 
những lãnh tụ độc tài có nhiều tham vọng muốn nô lệ hóa 
các dân tộc khác, đã tiêu diệt hàng triệu người, và muốn 
làm bá chủ thế giới. 

Tổng Thống Roosevelt mong muốn có một sự bảo đảm rằng 
một cuộc chiến tranh quá tàn khốc như vậy sẽ không bao 
giờ tái diễn, và ông đã vận động thành lập một tổ chức mà 
những quốc gia có thể ngồi lại với nhau và cùng giải quyết 
mọi vấn dé trong tinh thần hòa bình và hữu nghị. Đó là tổ 
chức Liên Hiệp Quốc. Bản thân tôi hiện nay có nhiệm vụ 
thực thi những mục tiêu và tôn chỉ của tổ chức này. 

Tiếc thay, Tổng Thống Roosevelt đã mất sớm, và bà Eleanor, 
vợ ông, quyết tâm theo đuổi hoài bão của ông. Theo bà, kêu 
gọi các nhà lãnh đạo quốc gia ngồi lại với nhau cũng chưa 
đủ, mà điều quan trọng là phải làm sao để cho người dân 
trong nước phải được đối xử đàng hoàng bởi những chính 
quyền địa phương của họ. 

Từ đó, Bà cùng với một nhóm người đại diện cho nhiều quốc 
gia đã thảo ra một văn kiện lịch sử quan trọng: Bản Tuyên 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Bản tuyên ngôn này gồm có 30 
điều khoản, nhưng nội dung chủ yếu nhằm vào việc con 
người được quyền tự do theo đuổi cuộc sống riêng tư, miễn 
là đừng làm phiền hà kẻ khác. 

Cách đây 50 năm các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng ký tên 
vào bản tuyên ngôn này. 


Thế nhưng nếu bây giờ các bạn hỏi tôi rang bản tuyên ngôn 
này có hữu hiệu không? Và người ta có xử sự tử tế với nhau 
theo đúng tinh thần của bản tuyên ngôn này không? Và tôi 
phải thành thật mà trả lời rằng: "Không". Bởi vì với nhiều 
người trên thế giới hiện nay, mọi sự việc đều diễn ra không 
đúng như họ hằng mơ ước: trong xã hội có người quá giàu 
có, kẻ quá nghèo khổ. Có những quốc gia hòa bình thịnh 
vượng, bên cạnh những quốc gia nội chiến trién miên. Có 
những trẻ con tốt số, hàng ngày thư từ qua lại với nhau 
bằng máy vi tính trong khi có những em khác số phậm hẩm 
hiu, không đủ phương tiện cắp sách đến trường. Và tôi cũng 
phải buồn bã mà nói rằng vẫn còn có nhiều trẻ em bị tiếp 
tục gieo rắt lòng căm thù hay sự sợ hãi đối với những người 
hàng xóm chỉ vì họ bất đồng ngôn ngữ hay khác biệt tôn 
giáo. 

Có một số người vẫn còn thắc mắc là người ta mất công 
soạn ra bản tuyên ngôn làm chỉ trong khi chẳng có sự thay 
đổi nào đáng kể. Theo tôi thì mọi thứ trên đời này sẽ trở nên 
tốt đẹp hơn nếu có nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực, Để 
tôi dẫn chứng cho các bạn xem một trường hợp cụ thể về 
vấn đề những quả mìn như sau. 

Mìn là loại vũ khí giết người khủng khiếp được chôn ngầm 
dưới đất và sẽ nổ tung mỗi khi có người lính chiến nào vô 
phước dẫm lên. Trong chiến tranh, mìn đã giết chết rất nhiều 
chiến sĩ. Sau cuộc chiến, những quả mìn vẫn còn đó, vẫn 
tiếp tục giết chết hoặc làm tàn phế những thường dân và trẻ 
em vô tội dẫm phải đang lúc trên đường đi làm việc hoặc 
rong chơi ngoài đồng. 


Có rất nhiều cá nhân, đoàn thé mong muốn chấm dứt thảm 
trạng này cho nên họ đã liên lạc với nhau trên mạng lưới vi 
tính toàn cau và đã thành lập một Chiến Dịch Quốc Tế Đình 
Chỉ Sử Dụng Mìn. Họ đà tổ chức nhiều buổi họp, gởi đi hàng 
ngàn lá thư và điện thư, và kết quả cụ thể là năm vừa rồi có 
nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng ký tên vào một thỏa 
ước cấm sản xuất và buôn bán mìn cài. 

Tôi e rằng còn lâu mới loại bỏ hết tất cả những loại mìn này, 
nhưng có điều đáng nói là thỏa ước vừa được ký kết đã hùng 
hồn chứng minh rằng nếu mọi người cùng đồng tâm nhất chí 
với nhau thì có thể làm thay đổi mọi thứ. Điều gì đã thôi 
thúc và làm cho tôi nghĩ đến câu hỏi rất hay, có đầy sức 
thuyết phục này: "Cháu có thể làm được gì để cho thế giới 
trở nên tốt đẹp hon?". 

Hỡi các bạn trẻ, câu trả lời của tôi như sau: Hãy quan sát 
chung quanh bạn. Hãy thấu hiểu những người khác cảnh 
ngộ với bạn. Hãy tìm ra những điểm tương đồng giữa các 
bạn với họ. Khi thấy việc gì sai trái, dù có to lớn đến đâu, 
cũng nên nghĩ rằng: "Có ai khác muốn làm thay đổi việc 
này? Chúng ta có thể làm việc với nhau trong chiều hướng 
nào? Ngày nay nhờ vào hệ thống máy vi tính hoàn hảo mà 
bạn có thể tìm được rất nhiều người tâm đầu ý hợp trên 
khắp hành tinh này. 

Từ nhiều năm qua, người ta đã nói về bà Eleanor Roosevelt 
như sau: :Bà ấy thà thắp sáng một ngọn nến còn hơn là ngồi 
nguyền rủa bóng tối (She would rather light a candle than 
Curse the darkness.) Và tôi, Kofi Annan, hy vọng một ngày 
nào đó người ta cũng sẽ nói về bạn như vậy. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Whatever 
Được bạn: Thanh Viên VNthuquan dua lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


